Bài báo trên Tạp chí Cộng sản khép lại nắm 
2023 


Vương Quân Hoàng 
Hà Nội, ngày 1-1-2024 


Trong ngày nghỉ cuối tuần (đúng Chủ Nhật), cũng lại là ngày cuối cùng của năm 2023 (31-12), bài 
báo của chúng tôi (đồng tác giả còn có TS. Nguyễn Hồng Sơn của Văn phòng Trung ương Đảng, 
và TS. Nguyễn Minh Hoàng của ĐH Phenikaa) đã lên trang, và có thê truy cập toàn văn trên trang 
web của Tạp chí Cộng sản [1]. Bài có tiêu đề: “Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới”. 


xế cong sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Chủ nhật. nyày 31.12.2023 mo“ † ISSN 2734-3071 
CHwH TW XÂY DỰNG ĐANG KINHTỆ VẤN HÒA XÃ HỘI QUIỐC PHÒNG ÁN MÌNH ĐỐI NGOA HẾ GIỚ% VẤN ĐỆ SỰ MIỄN THỰC TIỀN  ØWH NGHIÊM NGHIÊN CỨU TRAO ĐỐI THÔNG TÌN LÝ LUẬN 

} Q- ft: BIẾN Á. (A ĐH VIỆT MAjM ĐIỆN NAY VÀ MỘT 1 XHUYÊN WCðI MI %4 e TUAN ĐIỂM CỦA GÁNG VÝ XÂY ĐỰNG NỄN VẤN 

} VĂN HOA - XÃ HỌI } MƠI NHẤT 


Nhận thức về cục điện quốc tế 


Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái 


Phát huy hiệu quả nguồn lực nyyười Việt 


Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các rnt\‹ 
`„e * “. 
trong thời đai mới tiêu phát triển đất tuước đến nắn 2030 theo 
: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
VƯƠNG QUẦN #9GANG - [ŠS NGƯYN HÔNG SƠN Ñ NÓAIYEM MIẾH HOÀNG 
Nủa nhiên kỳ thực hiến Nghị quyết Đại hỏi 


đại hiếu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lấn thứ XVI: 
Kết quả đạt được, vấn đề đặt ra và giải pháp 
thời giam tới 


Hình: Screenshot bài cuối năm trên trang điện tử Tạp chí Cộng sản [1] 


Thời kỳ trước, cứ có thời gian và chủ đề là tôi viết bài gửi, không nề hà chuyện lớn hay nhỏ [2], 
trong đó có cả bài việt rât sớm đê ngày 15-5-2008 về an ninh tài chính với PGS. Phạm Minh 
Chính, Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm [3]. 


Sau một thời gian dài làm việc với các ẩn phẩm quốc tế, đến nay tôi mới lại có chủ đề liên quan và 
phù hợp đê đóng góp cho ân phâm truyền thông lâu đời của Đảng. Nay thây bài lên trang, cảm xúc 
thật là vui mừng. 


Niềm vui cuối năm này còn nhân lên bội lần trước những dấu hiệu khả quan hơn qua một năm 
2023 vượt qua thử thách và sóng gió kinh tê. Một sô dữ liệu cơ bản do Tông cục thông kê công bô 
cuôi năm đã cho thây những nét đại lược [4]. Một vài điêm đáng ghi lại, xin đúc rút gọn dưới đây. 


Lạm phát cả năm 2023 của nền kinh tế Việt Nam ước tính đứng ở mức 3,25%. Đây là mức lạm 
phát giữ được ôn định ở mức thấp, nếu so với cả năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng, CPI ở mức 3,15% 
[2]. Giữ được chỉ số kinh tế vĩ mô này ồn định ở mức thấp là nỗ lực hết sức quan trọng và hứa hẹn 
dư địa cho chính sách tài chính-tiền tệ được thiết lập và vận hành nhịp nhàng, hiệu quả hơn trong 
năm 2024. Nguyện vọng của cử tri với công tác điều hành kinh tế của chính phủ trong việc kiềm 


chế lạm phát, ôn định cân bằng kinh tế vĩ mô [5] cơ bản đã được đáp ứng qua giai đoạn 
2021-2023. Đây là những yêu tố then chốt trong việc giữ cho van điều tiết dòng chảy tài chính- tiền 
tệ của nền kinh tế vận hành hiệu quả, tránh (hoặc ít nhất là hạn chế hậu quả) các cú sốc có khả 
năng gây tôn hại đáng kê tới cân bằng kinh tế tông thê [6]. Lạm phát được kiểm soát, trong bồi 
cảnh tăng trưởng 2 quý đầu 2023 đều Cao hơn lạm phát trung bình và mức tăng trưởng hàng quý 
nhích lên, đã tạo điều kiện cho chính tiền tệ- tín dụng chuyền động theo hướng giảm lãi suất huy 
động, nhưng vẫn giữ được nguyên tắc lãi suất thực đương cho người dân gửi tiền. Như thế, một 
điều kiện cần cơ bản để giảm lãi suất cho vay cho các tổ chức kinh tế-xã hội và cư dân được thỏa 
mãn, mà vẫn đảm bảo nền tảng cho cân đối vĩ mô [6]. Tuy nhiên, điều kiện đủ đã xuất hiện ở quý 
IIL, khi mà kênh truyền dẫn thanh khoản qua hệ thống ngân hàng, với các gói cho vay có hỗ trợ lãi 
suất giảm tới 2 điểm phần trăm, bắt đầu được kích hoạt [7]. Thanh khoản mới của 123.000 tỷ đồng 
tính đến cuối tháng 5-2023 đã giúp thị trường hạ nhiệt lãi suất cho vay ra, trong khoảng 0,5-3 điểm 
phần trăm vào thời điểm giữa tháng 7. Thị trường đã có bước điều chỉnh nhịp nhàng sau thời điểm 
vừa nêu, với việc lãi suất huy động và cho vay ra giảm từng nhịp vừa phải, có thể quan sát rõ nét 
khoảng 5 đợt như vậy, gần như rải đều cho các tháng. Tính gộp ở mức trung bình, mặt bằng lãi 
suất cho vay ngắn hạn giảm 2-3%, và trung hạn 1,5% [7-8]. 


Tới tháng 12-2023, các ngân hàng lớn chỉ phối hệ thống tín dụng có thê cung ứng lượng tín dụng 
cho vay mua nhà trong khoảng lãi suất 7-8%/năm (áp dụng cho 12 tháng đầu tiên của khoản vay). 
Các khoản vay có kỳ hạn >5 năm cũng có mặt bằng lãi suất trong khoảng 8-9% cho 36 tháng đầu 
tiên [8]. Đây là điều rất đáng mừng, vì giảm áp lực lãi suất mới tạo được điều kiện cơ bản để giảm 
chị phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Những điều kiện nói trên giúp duy trì được thanh khoản 
hệ thống tín dụng, mặc dù thời điểm quý I+II đã có những nút thắt về thanh khoản cục bộ, gây. 
thách thức cho điều hành chính sách tài chính-tiền tệ. Tới hết tháng 10-2023, tổng dư nợ với nền 
kinh tế của hệ thống ngân hàng đạt 12,8 triệu tỷ, tăng 7,41% so với cuối năm 2022 [9]. 


Từ đây, với ước tính mức tăng trưởng tín dụng khả thi của tháng cuối, tính chung cả năm 2023, 
mức tăng trưởng có thê dao động 9,8 tới 10%, tôi cũng ước tính tương đương tông dư nợ tín dụng 
toàn nên kinh tê khoảng 13-13,1 triệu tỷ VNĐ (tương đương ~520 tỷ USD, hay 120% tông GDP). 


Bên cạnh đó là ôn định tỷ giá hối đoái, một yếu tô rất quan trọng trong nên kinh tế nước ta [11]. 
Hiệu quả chung của hệ thống vĩ mô đã trợ lực cho nền kinh tế trong việc ồn định tỷ giá hối đoái, 
cụ thể ở đây xem xét trong tương quan với đồng ngoại tệ thông dụng nhất, đồng USD. _Tỷ giá hối 
đoái giữ được mức cân đồi về giá trị so với các đồng tiền khu vực. Năm 2023, đồng tiền VNĐ chỉ 
giảm giá trị so với đồng USD (tính trung bình tháng cuối 2022) ở mức -1,04%. Trong khi đó, tôi 
thử tính toán sơ bộ thì đồng Yên Nhật JPY -6,02%, đồng Won Hàn Quốc (KRW) -1,3%, và đồng 
Nhân Dân Tệ -2,49%. Thực chất mức giảm giá trị của VNĐ có yếu tố tương quan với mức tăng lãi 
suất của FED trong năm nhằm kiểm soát lạm phát của Hoa Kỳ. (Cũng cùng lý do chính sách tiền 
tệ chống lạm phát này, mà đồng EUR tăng giá so với đồng USD, mặc dù tình trạng kinh tế của EU 
yếu hơn Hoa Kỳ trong năm.) 


Nhờ việc đồng tiền có mức giảm giá trị không nhiều so với USD, trong khi thanh khoản dồi dào. 
(nhờ xuất siêu trong cán cân thương mại quôc tế, kiều hối và đòng vốn đầu tư ròng dương), nguồn 
cung ngoại tệ cho nên kinh tế tăng. Từ cơ sở thực tiễn này mà Ngân hàng Nhà nước đã có điều 
kiện củng cô dự trữ ngoại hối quốc gia. Theo ước tính của IME, dự trữ ngoại hối của Việt Nam 
2023 đã tăng lên mức ~100 tỷ USD, và có khả năng bổ sung thêm 10 tỷ USD trong năm 2024 [S]. 


Các điều kiện căn bản vĩ mô giúp nền kinh tế đạt được mức độ cân bằng tổng thê như hiện tại, 
giúp ta có thê kỳ .vọng một năm 2024 duy trì chính sách kinh tế ôn định, mặt bằng lãi suất dễ thở 
và sự phục hồi về giá trị/thanh khoản của thị trường cỗ phiếu. Khu vực công nghiệp- chế tạo và 
dịch vụ trực tiếp phục vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa nên kinh tế phục hồi khả quan. Đây cũng 
là quy luật phù hợp với hành trình đổi mới kinh tế 4 thập niên qua ở Việt Nam [12]. 


References 


[1] Hoàng, V. Q., Sơn, N. H., & Hoàng, N. M. (2023, Dec. 31). Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới. 
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guestvan hoa xa_hoi/-/2018/866702/tu-luan-de-van-hoa- 
cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-den-xay-dung-van-hoa-thang-du-sinh-thai-trong-thoi-dai- 
moI.aSpX 


[2] Hoàng, V. Q. (2012). Điểm lại các bài viết trên Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2008-2010. 
https://philpapers.org/archive/HONILC.pdf 


[3] Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2008, May 15). Bảy dầu hiệu cảnh báo cần lưu ý đề ôn định nền 
tài chính quôc gia. https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1420/bay-dau-hieu- 
canh-bao-can-luu-y-de-on-dinh-nen-tai-chinh-quoc-g1a.aspx 


[4] Chính phủ. (2023, Dec. 30). Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023. 
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoI-quy-1v-va- 
nam-2023-119231229132458993.htm 


[5Š] Kiên, L., An, N., & Thanh, L. (2021, Apr. 5). Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất 
nước phát triên bên vững. https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc- 
phat-trien-ben-vung-202 1040508223743 1I.htm 


[6] Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2009). Kinh rể Việt Nam: Thăng trầm và đột phá. Nxb Chính trị 
Quôc gia. https://books.google.com/books?id=LWxg3gafp14C 


[7] Lan, H. (2023, Jul. 17). Lãi suất cho vay mới đã giảm 0,5% đến 3% so với cuối năm 2022. 
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/1/chi-tiet-tin?2dDocName=MOFUCM2S1462 


[8] Vinh, T. (2023, Dec. 4). Lãi suất vay đang ở mức thấp kỷ lục. 
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/lai-suat-vay-dang-o-muc-thap-ky-luc-post335 140.html 


[9] SBV. (2023, Nov. 1). Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng. 
https://www.sbv.øov.vn/webcenter/portal/vimenu/trangchu/tk/dntddvnkt 


[10] Nhi, T. (2023, Dec. 22). Dự trữ ngoại hối năm 2023 của Việt Nam dự báo đạt 100 tỷ USD. 
https://congly.vn/du-tru-ngoai-hoi-nam-2023-cua-viet-nam-du-bao-dat- I00-ty-usd-410359.html 


[11] Hoàng, V. Q., & Chí, N. P. (2002). Tiếp cận lý thuyết tỷ giá kép. Nghiên cứu Kinh tế, 43(9), 
18-27. https://philpapers.org/archive/HONTCL-3.pdf 


[12] Vuong, Q. H. (2018). The financial economy of Viet Nam In an age ofreform, 1986-2016. In: 
Routledee handbook oƒ banking and ƒinanee in Asia (pp. 201-222). Routledge. 
https:/www.taylorfrancIs.com/chapters/edit/10.4324/9781315543222-12/ 


